Tiểu Sử Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Khippapañño Kim Triệu 


Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Khippapañño Kim Triệu sanh ngày 5 tháng 12 năm 1930 tại làng 
Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Thân sinh và thân mẫu Ngài là Kim 
Trăm và Thạch Thị Ngách. Chị gái và em trai Ngài là Kim Thị Lê và Kim Muôn. 


Từ thời thơ ấu, Ngài thường được thân mẫu, là một Phật tử thuần thành, dẫn đi nhiều chùa và 
làm quen với nếp sống ở tu viện. Căn cơ của Ngài hiển lộ rất sớm nên từ nhỏ Ngài chỉ mong 
muốn vào chùa tu học trong lúc cha Ngài muốn Ngài có vốn học vấn ngoài đời. Mẹ Ngài mắt 
năm Ngài mới lên 9 tuổi và ba năm sau đó Ngài lại mất cha. Những năm ở với người chị, Ngài 
có nhiều dịp sớt bát cho các sư trì bình khát thực hàng ngày đi ngang nhà. Hình ảnh an nhiên 
thanh tịnh của chư tăng khiến Ngài phát tâm muốn xuất gia sống đời phạm hạnh. 


Năm 14 tuổi, Ngài xin vào ở trong chùa. Năm 17 tuổi, Ngài thọ giới Sa Di ở chùa Bình Phú. 
Năm 1949, Ngài xuất gia Tỳ Kheo ở chùa Phương Thạnh (cùng tỉnh Trà Vinh), pháp hiệu là 
Khippapañño (nghĩa là Thiện Trí hay Tốc Trí) thường được gọi là Sư Pañño hoặc Sư Kim Triệu. 


Năm 1950 đến 1956, N gài tu học tại chùa Giác Quang, Chợ Lớn. Năm 1956, Ngài nhập hạ tại 
chùa Kỳ Viên, Sài Gòn. 


Năm 1957, Ngài ra chùa Tam Bảo tại thành phố Đà Nẵng học Päli và giáo lý với Ngài Giới 
Nghiêm và Đại Đức Shanti Bhadra (người Tích Lan), đồng thời cũng dạy Pãli và Phật Pháp căn 
bản cho các em nhi đồng Phật tử. 


Năm 1958, Ngài Giới Nghiêm phái Ngài ra Bình Định dạy đạo. Sau đó Ngài trở về tu học nhận 
bằng cấp danh dự về Päli và Phật học. Ngài lưu lại Phật Học Viện Pháp Quang của Đại Đức Hộ 
Giác tại Gia Định đề phụ dạy văn phạm Pali và kinh kệ. 


Năm 1962 đến 1963, N gài nhập hạ ở chùa Bửu Quang, Thủ Đức. 


Năm 1964, Ngài được Viện Đại Học Phật Giáo Nalanda, Ấn Độ, cấp học bồng đi du học với 
nhiều giáo sư Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện. Cũng năm này, Ngài viếng Bodh Gayã (Bồ Đề Đạo 
Tràng), nơi Đức Phật thành đạo; lúc đó Ngài 35 tuổi. 


Năm 1970, Ngài đỗ bằng Pali Achariya (Sư Phạm môn PalI), bằng B.A. Phật Học và bằng M.A. 
Päli. Sau đó Ngài đến cư ngụ tại Bồ Đề Đạo Tràng 9 năm với Ngài Munindra. Hai năm đầu của 
thời gian này, Ngài học về Cổ Sử Ấn Độ và Á Châu (Ancient India and Asia Studies) tại Đại học 
Maghadh. 


Từ năm 1979 đến 1981, Ngài đời về ở tại New Delhi. 


Về thiền tập, từ năm 1967 đến 1980, Ngài có cơ duyên thực tập Thiền Minh Sát Vipassanä tại 
Ấn Độ, Thái Lan, Miễn Điện dưới sự hướng dẫn của các thiền sư nồi tiếng như Ngài Munindra, 
Ngài Goenka, Bà Dipa Ma, và Ngài Taungpulu. 


Năm 1967, Ngài bắt đầu học thiền Vipassanã với Ngài Munindra. Sau đó, Ngài theo học pháp 
Quán Thọ với Ngài Goenka trong 6 năm. 


Từ 1975 đến 1980, Ngài tiếp tục được thọ giáo với các thiền sư khác kê cả bà Dipa Ma, Ngài 
Rastrapal, và Ngài Taungpulu. 


Năm 1980, Ngài sang Ngưỡng Quang (Yangon), Miễn Điện, thực tập tích cực với Đại Lão Hòa 
thượng Thiền Sư Mahãsi và đạt được thành quả khả quan. 


Trong khoảng thời gian trên, Ngài đảm nhận nhiều Phật sự về hoằng pháp, xây cất cơ sở thiền 
định quốc tế, cứu trợ đồng hương, và cùng Đại Đức Dr. Rastrapal tô chức khóa thiền ở Nepal, 
Ấn Độ. 


Năm 1981, Ngài được Hội Phật Giáo Việt Mỹ ở Washington D.C. mời sang Hoa Kỳ hoằng pháp, 
và lưu ngụ tại chùa Kỳ Viên, Hoa Thịnh Đốn. Nơi đây, ngoài những nghỉ thức sinh hoạt hằng 
ngày của một ngôi chùa Phật Giáo Nguyên Thủy, Ngài còn mở các khóa thiền hằng năm. Từ đó, 
các chùa, các trường thiền ở các tiểu bang hay ở các nước khác thường xuyên thỉnh Ngài đến dạy 
đạo. Ở Cali, có các chùa như Pháp Vân, Kim Sơn, và Như Lai Thiền Viện. Ở Texas, có các chùa 
như Pháp Luân, Đạo Quang, Hương Đạo, và các nơi khác nữa như chùa Phật Ân (Minnesota) và 
Bỏ Đề Thiền Viện (Florida). Các nhóm đệ tử ở Âu, Úc, Việt Nam cũng hay thỉnh Ngài đến 
hướng dẫn khóa thiền. 


Năm 1988, Phật tử vùng Nam California cung thỉnh Ngài đứng ra sáng lập một đạo tràng để 
đồng bào địa phương có nơi tu tập. Với nhân duyên đó, Thích Ca Thiền Viện ở Riverside bắt đầu 
hoạt động và phát triển. Nơi đây, Bảo Tháp thờ Xá Lợi được khởi công xây dựng năm 1997 và 
khánh thành năm 2012. 


Năm 1997, từ Hoa Thịnh Đốn, Ngài trở lại Yangon đề học pháp Quán Tâm tại Trung tâm của 
Ngài Hòa thượng Shwe Oo Min và cũng đạt được thành quả khả quan. 


Năm 2007, Ngài hoàn thành công trình xây dựng một thiền viện ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. 
Cũng từ năm ấy, Trung tâm Insight Meditation Society (IMS), Boston, thường xuyên cung thỉnh 
Ngài đến dạy thiền. 


Năm 2008, Ngài chính thức trùng tu Thiền Viện Tâm Pháp ở Bumpass, Virginia, thành một 
trung tâm thiền. 


Từ năm 1981 đến nay, Ngài hướng dẫn khoảng 20 chuyến hành hương xứ Phật tại Ân Độ, Nepal. 
Với kiến thức về Phật Pháp và kinh nghiệm sống tại quê hương Đức Phật trong suốt 17 năm, 
Ngài đã hướng dẫn Phật tử đến chiêm bái Bốn Chỗ Động Tâm, giải thích rất tường tận lịch sử 
các Phật tích, gây hứng khởi và làm gia tăng đức tin vào Tam Bảo, giúp ích rất nhiều cho Phật tử 
trên đường thực hành Giáo Pháp của Đức Phật. 


Năm nay dù đã ngoài 85 tuổi, sức khoẻ có phần suy giảm, Ngài vẫn không ngừng phục vụ cho 
Đạo Pháp, tiếp tục giảng dạy nhiều nơi trên thế giới. Với kinh nghiệm thực chứng, đạo hạnh 
thanh cao, tư cách khiêm cung bình dị, tràn đầy từ tâm cộng với sự hướng dẫn tận tụy, khéo léo, 
Ngài đã giúp thiền sinh và Phật tử hưởng nhiều lợi lạc của Giáo Pháp và đề lại trong tâm mọi 
người có duyên lành gặp Ngài một niềm kính mến vô bờ. 


